GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 
GIÁO PHẬN VINH 


Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ 
Nghi Diên-Nghi Lộc-Nghệ An-ViệtNam 

Phone: 0934.425.006 ; E-mail: hbnguventruongtovinh2015@gmail.com 
Số 4/15 - HB.TGT 


THƯ GIỚI THIỆU 


Kính thưa quý anh chị em, 

Giáo phận Vinh nằm trên địa bàn 3 tỉnh Nghệ - Tĩnh - Bình, một vùng đất cằn cỗi nhưng 
có truyền thống hiếu học. Thế mạnh này cần được khích lệ và cổ vũ, nhằm tạo nên sức mạnh và 
giúp nhau thăng tiến, phát huy tối đa tình liên đới. Trong bối cảnh đó Quỹ Học Bỗng Nguyễn 
Trường Tộ dành cho Tài Năng Công Giáo Địa Phận Vinh được thành lập. Đây là tổ chức tự 
nguyện của các thành viên con cái Giáo Phận Vinh có tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. 
Trong tinh thần đó, Hội thiết tha mời gọi mọi người, cách riêng những người có tâm huyết 
trong ngành giáo dục, những người có điều kiện về tài chánh, tích cực cộng tác để sự nghiệp 
trồng người càng ngày càng lớn mạnh. 

Đe Quỹ được phát triển theo đúng định hướng tốt đẹp đó và mưu ích cho nhiều người, 
chúng tôi đã có một quy chế rất cụ thể cho chương trình này, ở đây, xin tóm tắt một vài nét 
chính yếu : 

1 . Mục đích : khích lệ những sinh viên công giáo đạt thành tích giỏi hoặc xuất sắc của 
giáo phận đang theo học tại các trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, cũng như hướng 
tới việc đào tạo một đội ngũ tri thức công giáo của giáo phận. 

2. Giá trị học bổng : mỗi suất học bổng là 10.000.000 VNĐ (10 triệu đồng). 

3. Hội viên : tất cả những người có tâm huyết trong công việc đào tạo đều được mời gọi 
trở thành hội viên của hội. 

4. Quyền lợi : đây là một tổ chức phi lợi nhuận, tuy nhiên, hội viên có quyền đóng góp ý 
kiến sửa đổi bổ sung quy chế, đề xuất nhân sự vào Ban điều hành của Hội cũng như vận 
động đóng góp quỳ, tham gia các hoạt động của Hội. Hội viên sẽ được hưởng một thánh 
lễ mỗi tháng do các cha trong Hội dâng. 

5. Trách nhiệm : hội viên phải tôn trọng và thực hiện quy chế và mỗi hội viên đóng góp 
theo khả năng, nhưng tối thiểu 1.000.000 Vnd (một triệu Việt Nam đồng) một năm. Hội 
viên vĩnh viễn có thể đóng một lần cho cả đời khi đạt mức 30.000.000 Vnd (ba mươi 
triệu) trở lên. Ngoài ra, hội viên được mời gọi vận động các hội viên mới. 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của anh chị em và xin Chúa chúc lành cho công việc 

của chúng ta. 


Chứng nhận của 
5 Giáo Phận 



Tiền Chủng Viện Xã Đoài, 
ngày 26 tháng 07 năm 2015 
T/MHỘi 



Linh mựcJB Nguyễn Kim Đồng 


